Triệu Nhị dậy thật sớm.Hỉ Thước trên nóc nhà hắn Một mực kêu to."Hỉ Thước gọi, chuyện tốt tới cửa ah, nhìn dáng dấp hôm nay ta nhất định có thểNhận được đơn đặt hàng lớn." Triệu Nhị trong lòng cao hứng.Khi hắn mở ra cửa tiệm một bóng người xông vào.“Vèo!”Một đồ vật đen nhánh trực tiếp nện ở trên mặt của hắn.Bởi vì không kịp đề phòng, Triệu Nhị bị nện lảo đảo lùi về sau, trực tiếp ngãNhào trên đất, tức giận mắng một tiếng, "Là ai? Là ai dám ngang ngược ở PhongNguyên Thương Hội?"Phong Nguyên Thương Hội.Tại đại lục Thiên Vũ là một trong Thập Đại Thương Hội.Phân bố khắp nơi tại đại lục Thiên Vũ.Phong Nguyên Thương Hội buôn bán Đan Dược, Linh Thảo, Linh Binh, LinhBảo... Chỉ cần là Sinh Ý kiếm tiền đều có liên quan đến.Mặc dù là làm buôn bán, thế nhưng Thế Lực cũng cực kỳ to lớn, tại đạiLục Thiên Vũ bất kỳ cái gì đều không thể rời bỏ Võ Lực chống đỡ, Truyền Tống PhongNguyên Thương Hội có Cường Giả cảnh giới Chiến Hoàng Tọa Trấn.Triệu Nhị mặc dù chỉ là một tên Tiểu Nhị, nhưng hắn cũng không phảiLà Tiểu Nhị bình thường, mà là Tiểu Nhị Phong Nguyên Thương Hội, coi nhưLà một ít Tử Đệ Quý Tộc cũng không dám xem thường hắn.Triệu Nhị vừa dứt tiếng.Long Phi một bước bước vào, nói: “Là Lão Tử!”“Là ngươi?” Triệu Nhị liếc mắt liền nhận ra Long Phi, nhất thời liền cả giận nói:đọc truyện tại http://truyenyy/ “Ta!!! ngươi chán sống.”Long Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Đến, đến đây, ta xem một chút là ai chánSống, bất quá... Trước hết ngươi tốt nhất nên nhặt Đan Dược trên đất lên xem một chút."Nói xong.Long Phi trực tiếp ngồi vào trong điếm trên ghế khách quý, "Tại saoKhông có trà? Các ngươi đối xử khách quý như thế sao?"Triệu Nhị sắc mặt giận dữ, nhặt Đan Dược trên đất lên, trong lòng thầm nói: "ChờChút ta lại đến trừng trị ngươi."Nhặt Đan Dược lên nhìn kỹ, lông mày âm thầm nhíu lại, trong lòng lộp bộpMột tiếng, “Thượng Phẩm Liệu Thương đan?”Ta kháo.Triệu Nhị thu hồi tức giận, hỏi: “Đây là Liệu Thương đan ngươi luyện chế”Long Phi nói: “Chẳng lẽ là ngươi luyện chế hay sao?”Triệu Nhị giận dữ, nói: "Luyện chế ra Thượng Phẩm Liệu Thương đan làm sao có thể? Nơi này là Phong Nguyên Thương Hội, ngươi tốt nhất nên íthung hăng một chút."Long Phi cười nói: "Bản Thiếu Gia hung hăng quen rồi, không biết cái gì gọi làKhiêm tốn."“Ngày hôm qua ngươi không phải là cười nhạo Lão Tử sao?”"Lão tử hôm nay liền luyện ra Liệu Thương đan, ngươi cười cái cho Lão Tử Xem ah."Triệu Nhị Mi Tâm nhíu lại, có thể luyện chế ra Đan Dược, hơn nữa còn làThượng Phẩm Liệu Thương đan người này nhất định là Luyện Đan Sư, cho dù hắnLà Tiểu Nhị Phong Nguyên Thương Hội cho hắn một trăm cái lá gan cũng khôngDám đắc tội Luyện đan sư.Bất quá.Trong lòng hắn không thoải mái, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nói là ngươiLuyện chế thì chính là ngươi luyện chế à? Nói không chừng là ngươi từ nơi khác muaĐược a."“Có sự tình gì?”Đúng lúc này, từ bên trong đi ra một Lão Giả sáu mươi tuổi, Lão Giả Tinh ThầnChấn hưng, bước chân mạnh mẽ, vừa nhìn chính là một Cao Thủ.Triệu Nhị lập tức tiến lên đón tiếp, cung kính nói: "Liễu lão, người này đếnTiệm chúng ta ngang ngược."Liễu phong nhìn Liệu Thương đan trong tay Triệu Nhị, tiếp nhận liếc mắtNhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, "Đây làLiệu Thương đan Ngươi luyện chế?"Long Phi sắc mặt căng thẳng, gật gật đầu nói: “Không sai.”“Hô...”Liễu phong lẩm bẩm nói: "Phẩm chất, Phẩm Chất, ẩn chứa Chân Khí, năng lực chữaThương trị liệu đều thuộc về Thượng Phẩm bên trong Thượng Phẩm."Hắn cũng là một gã Luyện đan sư, cho nên hắn nhìn đồ vật có kinh nghiệm hơn so với Triệu Nhị nhiều.Liễu phong nhìn Long Phi lần nữa hỏi: “Đúng là ngươi luyện?”"Ta kháo!" Long Phi nói: "Là ta luyện, là ta luyện, ngươi muốn ta nóiMấy lần ah, đừng dài dòng, ra giá đi."Hắn hiện tại cần tiền gấp.Luyện Đan Thuật quả thực tiêu phí rất nhiều Linh Thảo, không cóTiền đến nơi nào có linh thảo?Liễu phong không do dự, nói: “Ba ngàn lượng.”Long Phi suýt chút nữa nghẹn, “Ba ngàn lượng?”Thượng Phẩm Đan Dược cũng mới bán 1,300 lượng, của hắn vậy mà bán ba ngàn lượng,Nhìn dáng dấp viên Đan Dược này so với Đan Dược Thượng Phẩm phổ thông hơn mấy lần ah.Liễu phong nói: “Ít à?”Long Phi nói: "Liền ba ngàn lượng, ta đây còn có một viên Liệu Thương đan,Cũng mời ngươi ra giá."Nói xong.Long Phi móc ra viên Cực Phẩm Liệu Thương đan đưa lên, "viên Đan Dược NàyGiá tiền là bao nhiêu?"Liễu phong lúc ban đầu cũng không tin Long Phi có thể Luyện Đan, chờ hắn tiếp nhậnviên Cực Phẩm Liệu Thương đan, vẻ mặt chấn động, khuôn mặt hiện vẻMặt khiếp sợ, tay đều có chút run rẩy, "Phẩm Chất Mười phần, Tinh PhẩmTrong Tinh Phẩm, Liệu Thương đan này ngươi là luyện chế ra như thế nào?"Quá kích động.Lão giả chạy tới nắm tay long phi, gương mặt khát vọng, giống như là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ.Long Phi vội vàng tránh thoát, nói: "Nói cho ngươi biết ta còn có thể có cơm ăn sao?Ngươi cho rằng Cực Phẩm Liệu Thương đan ai cũng có thể Luyện Chế sao?"ta Lại không phải người ngu, ai sẽ nói ra Bí Quyết Đan Dược a?Vả lại.Dùng Thời Gian một ngày một đêm mới suy nghĩ ra được, há có thể nói ra?Bất quá.Mỗi Luyện đan sư đều không giống nhau, cho dù Long Phi nói ra, liễu phongtheo đó làm cũng không dễ thành công như vậy.“vâng, vâng. đúng là ta thất lễ, ngươi chờ chút ta đi một chút sẽ trở lại.” Liễu phongGương mặt kích động, cầm Liệu Thương đan liền hướng buồng trong đi vào, đi tớiMột nửa nói với Triệu Nhị: “dâng trà Cho Khách Quý, lấy Linh dịch trà.”“Linh dịch trà?”Triệu Nhị cả kinh, đây chính là Trà Diệp có thể tăng lên chân khí ah.Liễu phong trừng lông mày, quát: "Không nghe rõ sao? Muốn ta nói lại lần nữaà?"Triệu Nhị lập tức gật đầu nói: “Ta biết rồi.”Long Phi nhấc chân lên, hai chân vểnh lên, trong miệng rên lên tiểuKhúc không biết tên, nội tâm lại hí hửng nói: "Còn một trong Thập Đại Thương Minh a, khôngPhải là một viên Cực Phẩm Liệu Thương đan à, bị dọa như thế, thiệt là!"Quay sang Triệu Nhị nói: "Trưởng Lão của Các ngươi sẽ không cầm Đan Dược của ta chạyChứ?"Triệu Nhị bưng Linh dịch trà lên, không còn dám có nửa phần cười nhạo, xemThường, thay vào đó là hảo hảo cung kính khuôn mặt tươi cười, so với nhìn thấyCha còn muốn thân hơn, nói: “Yên tâm đi, Liễu lão nhất định sẽ cho ngươi giá vừa ý.”Có thể làm cho liễu phong kích động như thế, hắn chưa từng gặp, hơn nữaCòn xin chỉ thị tam Tiểu Thư, vậy thì càng không có rồi.Long Phi nâng chung trà lên ngửi một chút, sau đó một hơi uống cạn sạch,“Ừm, trà ngon.”Nhưng vào lúc này.Tinh Thần Hắn chấn động.“Keng!”“Chân Khí giá trị + 10”“Ách?” Long Phi căn bản không hiểu trà, hắn chỉ là khát nước, không nghĩ tới dĩNhiên tăng cường giá trị Chân Khí? Lập tức nói: "Thêm một chén, không... mang đến Cho tamột bình."Triệu Nhị một trận đau lòng ah, Linh dịch trà giá trị ba vạn lượng một cân,Người dùng có thể Thanh Thần sảng khoái, còn có thể đối Tu Vi có trợ giúp.Người khác chỉ là nhấp một ngụm nhỏ uống, hắn lại làUống một hớp lớn, quả thực chính là phung phí của trời ah.Bất đắc dĩ.Triệu Nhị lại bưng lên một chén.Long Phi khinh bỉ nói: "Ta kháo, ngươi cũng quá hẹp hòi đi nha, một chén mộtChén không đã nghiền, ta bảo ngươi pha cho ta một bình, cho dù uốngKhông hết, ta cũng đóng gói mang đi không Lãng Phí."Một ngày Một đêm Luyện Đan, Chân Khí đều hết sạch, có thể bổ sung Long PhiĐương nhiên sẽ không bỏ qua.Triệu Nhị tâm muốn chết cũng đều có rồi, trong lòng mắng: "Thổ BáoTử Từ đâu tới ah, còn nghĩ đến đóng gói!"Số từ: * 1766 *